Tưởng Niệm Ông Đại Tướng Cao Văn 
Viên (1921-2008) 



Một ngày mùa Hè năm 2002 tôi nhận điện thoại. Người ở đầu giây xin nói chuyện với 
“anh Kỳ Phong.” Trả lời là tôi đang nghe, người bên kia tiếp tục: “Anh Kỳ Phong, tôi là 
Cao Văn Viên. Tôi nghe nói anh đang dịch một cuốn sách tôi viết. Nếu anh không bận, 
tôi xin gặp anh nói chuyện vài tiếng. Tôi đến nhà anh được không?” Rất ngạc nhiên, 
nhưng tôi trả lời được, và chỉ đường cho ông đến nhà. 

Buông điện thoại xuống, tôi chưa hiểu tại sao ông Đại Tướng gọi mình, và có chuyện gì 
để nói? Hay là ông không muốn tôi dịch quyển sách ông viết cho Trung Tâm Quân Sử 
Lục Quân Hoa Kỳ ra tiếng Việt? Ngồi suy nghĩ để dự đoán câu chuyện đối thoại sẽ là gì 


Chừng một tiếng sau tôi thấy một chiếc xe Ford loại nhỏ chạy vào truớc cửa. Từ trong 
nhà nhìn ra, tôi thấy một ông già yếu, lưng hơi còng xuống, một tay chống cây gậy, tay 
kia cô gắng đóng cửa xe lại. Thấy cảnh đó tôi giựt mình: Người trong điện thoại mà tôi 
đã nói chuyện có một giọng nói rất khoẻ mạnh, nếu không nói là giọng khoẻ như của 
một trung niên. Nếu đã biết ông yếu như vậy, tôi không thê đê ông lái xe đến nhà. Tôi 
vội vàng chạy ra xe và nói với ông, “Thưa bác, từ đây về sau bác cần gì, cháu sẽ đến gặp 








bác. Bác không nên lái xe đường xa như vậy đến đây.” Và đó là bát đầu sự quen biết của 
tôi đối với bác Cao Văn Viên. 

Vài năm trước, trước khi tôi được gặp bác Viên, tình cờ tôi có đọc qua cuốn The Final 
Collapse do bác Viên viết và được Trung Tâm Quân Sử Lục Quân Hoa Kỳ xuất bản năm 
1985. Cuốn The Final Collapse là một trong 17 quyển sách loại chuyên đề, viết về chiến 
tranh Việt Nam, do Center of Military, the United States Army bảo trợ và xuất bản. Vì 
đây là một loại sách chuyên môn - mà lại do chánh phủ xuất bản giới hạn - nên không 
phổ quát bên ngoài giới không chuyên môn, và ít thấy ngoài thư viện công cộng. Tôi 
thấy quyển sách có nhiều điêu lý thú. Đầu năm 2002 tôi bắt đầu dịch quyển The Final 
Collapse ra tiếng Việt (Hơn 10 năm trước, tôi cũng dịch một quyển cũng do Center of 
Military xuất bản, Lam Son 719, của Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hĩnh. Sách nói vê cuộc 
hành quân đánh qua Lào tháng 2-1971. Nhưng Lam Son 719 bản Việt ngữ chỉ được đăng 
từng kỳ trên báo địa phương chứ không được xuất bản ra thành sách). Có lẽ trong thời 
gian dịch quyển The Final Collapse, bạn bè đến nhà chơi, thấy công việc tôi đang làm 
rồi nói ra ngoài; và bác Viên nghe được chuyện. Mục đích của bác Viên đến là đê hỏi tôi 
về bản tiếng Việt của The Final Collapse. 

Gặp nhau, bác Viên hỏi tôi quyển sách đã dịch như thê nào rồi, có khó khăn không ... 
rồi bác đi thẳng vào vấn đê. Bác nói là bác không đồng ý lắm vê quyển The Final 
Collapse: quyển sách viết xong hơn bốn năm rồi mới được cho ra đời; bìa sách là hình 
một chiếc xe tăng có lá cờ cộng sản ... tất cả đều đi ngược lại ý muốn của người viết. 
Nhưng chỉ là một người viết contract, ông không có được quyết định trong ban biền tập/ 
xuất bản. Bây giờ thấy tôi dịch bản này ra tiếng Việt, bác Viên hỏi tôi là có thể nào cho 
ông đọc bản thảo và thêm vào những phụ chú đê giải thích khi thấy cần. Bác Viên cũng 
nói thêm là trong những năm qua, nhiều sách và bài báo viết vê thời gian ông làm Tổng 
Tham Mưu Trưởng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (TTMT QLVNCH)... những tác giả 
đó, hoặc với một ác ý, hoặc chưa hiểu thấu sự vụ bên trong nên viết như vậy. Bác Viên 
đê nghị đây là một cơ hội cho ông đặt lại vấn đê cho đúng chỗ. Một vài phụ chú, một lời 
bạt là đủ để nói lên tâm sự của ông. Tôi đồng ý với đề nghị của bác Viên không do dự, 
với hai lý do rất đơn giản: Tôi có quyết định cuối cùng trong bản thảo; và, đây là cơ hội 
cho độc giả nghe tiếng nói của Đại Tướng Cao Văn Viên — một người ít nói vê những 
chuyện đã xảy ra; những biến cô đưa đến sự thất thủ của Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi 
vê, bác Viên đê nghị chương trình làm việc: hai tuần gặp nhau ăn trưa một lần, đê trao 
đổi và sửa bản thảo. Tôi đồng ý. 

Đến đây tôi xin được nói vê tư cách của bác Viên. Tôi thích ông: ông có ngôn từ, lối nói 
chuyện, và đùa giỡn của tánh tình người miên Nam ... tôi thấy ông thật tự nhiên qua 



những đối thoại. Tôi để ý một điều: trừ lần đầu tiên trên điện thoại ông gọi tôi là, “anh 
Kỳ Phong,” từ sau đó, lúc nào ông cũng thân mật gọi tôi đơn giản là “Kỳ Phong.” Lúc 
nào cũng vậy. Riêng tôi, tôi ở xa và dưới ông còn hơn “kính nhi viễn chi;” tôi quá nhỏ 
đối với ông. Tôi chưa bao giờ gọi ông bằng chức vụ. “Bác Viên” là lối xưng hô duy nhất 
tôi xử dụng - khi nói với ông ở ngôi thứ nhất hay nói vê ông ở ngôi thứ ba. Tôi thích sự 
vui tính của ông. Vì hai tuần đi ăn trưa một lần, đôi khi tôi giành trả tiên, đôi khi ông nài 
nỉ trả tiên... và đôi khi người chủ quán phở “biếu không” bữa ăn trưa! Sau vài lần tranh 
nhau trả tiên, ông đê nghị: luân phiên thay nhau trả. Dĩ nhiên tôi đồng ý. Một hôm đang 
ăn trưa, ông nhìn tôi, vẻ mặt tư lự, rồi buột miệng lẩm bẩm “hhmm...” Tôi ngạc nhiên, 
hỏi có chuyện gì? Ông cười lớn lên và nói, “Hhmm, không biết hôm nay ai trả tiên ta?” 
Tôi cũng cười, thấy thật vui với Ông Đại Tướng. 

Mùa Thu năm 2003 bản tiếng Việt của The Final Collapse ra đời với tựa là Những Ngày 
Cuối Của Việt Nam Cộng Hòa. Ở Lời Bạt và phần Phụ Chú, bác Viên có thêm vào hai 
phần mà ông chưa bao giờ nói ra cho đến lúc đó: Vai trò của ông trong cuộc đảo chánh 
1-11-1963 (ông bị bắt nhốt ở Bộ Tổng Tham Mưu vì từ chối không tham dự/ ủng hộ); và 
vai trò của Bộ Tổng Tham Mưu trong những năm cuối cùng của cuộc chiến (chỉ là một 
hộp thư liên lạc giữa Tổng Thống Thiệu và các Tư Lệnh Quân Đoàn). Đại Tướng Cao 
văn Viên vào lính rất muộn so với lứa tuổi. Sanh năm 1921, gia nhập quân đội và ra 
trường sĩ quan Vũng Tàu năm 1949. Mang lon Thiếu úy năm hai mươi tám tuổi. Khi 
ông được thăng chức Thiếu Tướng năm 42 tuổi (3-3-1964), ông là sĩ quan được lên cấp 
tướng trễ nhất so với các tướng lãnh của thời 1960-1967. So với các ông Trần Văn Đôn, 
mang Thiếu Tướng năm 38 tuổi; Tôn Thất Đính, 35; Nguyễn Cao Kỳ, 34; Lê Nguyên 
Khang, 33; Nguyễn Văn Thiệu, 40. Tướng Viên cũng là sĩ quan cuối cùng được lên cấp 
tướng theo hệ thống quân đội Pháp: Đại Tá lên Thiếu Tướng, thay vi lên Chuẩn Tướng 
như trong hệ thống quân đội Hoa Kỳ mà QLVNCH bát đầu áp dụng từ tháng 8-1964. 

Trong thời gian gặp Tướng Viên, tôi có hỏi ông nhiêu chuyện và được giải thích cặn kẽ. 
Nhưng cũng có nhiều chuyện tôi không dám hỏi vì sự tê nhị của câu chuyện. Những 
chuyện tôi ngại hỏi như: Có phải Tướng Viên được lên tướng vì đã đích thân chỉ huy - 
và bị thương - trong cuộc hành quân Quyết Thắng đánh vào mật khu Việt Cộng ở Giồng 
Bầu, Hồng Ngự, hay là ông đã có công giúp Tướng Trần Thiện Khiêm, Tướng Nguyễn 
Khánh “chỉnh lý” Tướng Dương Văn Minh vào đầu năm 1964? Hay là kết quả của cả 
hai thành tích trên? Một thắc mắc khác là, làm sao từ một sĩ quan đại tá bị bắt giữ vì 
không theo phe đảo chánh, Tướng Viên được trả lại quyên chỉ huy trưởng lữ đoàn Nhảy 
Dù rồi được cho gia nhập vào trung tâm quyên lực của Hội Đồng Tướng Lãnh chỉ hơn 
một năm sau đó? 



Suy luận từ những gì nghe được từ tướng Viên - suy luận là vì tôi chưa bao giờ hỏi 
thẳng hay nghe tướng Viên nói chi tiết về những gì được viết ra đây - tôi nghĩ ông được 
lên tướng một phần từ chiến công trong cuộc hành quân Quyết Thắng (3-1964); một 
phần đến từ cuộc chỉnh lý 1964; và phần còn lại đến từ liên hệ và vai trò của ông trong 
những năm xáo trộn 1964-1967. Trong cuộc chỉnh lý của Tướng Khánh năm 1967, Lữ 
Đoàn Nhảy Dù dưới quyên của Đại Tá Viên (lúc đó vẫn còn đại tá) đã bắt giữ những 
tướng liên hệ đến cuộc đảo chánh năm 1963, và những sĩ quan thuộc vê phe của Tướng 
Minh. Ở mặt ngoài tuy Trung Tướng Khánh là người cầm đầu cuộc chỉnh lý, nhưng bên 
trong, quyền thế thật sự nằm ưong tay Trung Tướng Khiêm và những sĩ quan trẻ có quân 
trong tay. Sau khi lên Thiếu Tướng, Ông Viên nằm gần với trung tâm quyên lực hơn. 
Năm 1964, ông là một trong những “Young Turks” đang thật sự chỉ huy quân đội. Một 
tài liệu từ tòa Đại Sứ Mỹ liệt kê những “người lãnh đạo trẻ” của năm 1964 là các Ông 
Thiệu, Kỳ, Viên, Lê Nguyên Khang, Phạm Xuân Chiêu, Nguyễn Bảo Trị, Tôn Thất 
Xứng, Nguyễn Thanh Sằng, Đặng Văn Quang, Vĩnh Lộc, Nguyễn Chánh Thi, Dư Quốc 
Đống, Chung Tấn Cang. (Young Turks là tên gọi chung một số sĩ quan, chính trị gia trẻ 
của đê quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ sau này, vào cuối thê kỷ 19. Những người trẻ này có 
nhiều quyết định rất “cấp tiến” so với giới lãnh đạo thế hệ trước, với hy vọng cứu vớt sự 
suy đồi của đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn đầu thập niên 1900s.) 

Trong bốn năm 1964-67 - cho đến khi bầu cử quốc hội và tổng thống đầu tiên của nên 
Đệ Nhị Cộng Hòa hoàn tất (3 tháng 9-1967) - giới lãnh đạo quân lực VNCH thay đổi 
liên tục. Trong giai đoạn này, muốn giữ được quyên chỉ huy và không bị lưu đày ra nước 
ngoài không phải dễ. Phải có tài ngoại giao và sự dũng mãnh của mình đối với các sĩ 
quan đồng nghiệp. Tôi nghĩ tướng Viên có hai yếu tố đó. Tôi dựa sự phán đoán này vào 
vài chuyện tôi nghe và tìm hiểu được (qua tài liệu). 

Trong cuộc hành quân ở Kiến Phong năm 1964, Đại Tá Viên đích thân chỉ huy tại mặt 
trận. Trong lúc giao tranh, hỏa lực của Việt Cộng đàn áp mạnh... thấy nguy hiểm, người 
sĩ quan Thiết Giáp có mặt tại đó là Lý Tòng Bá, nói với Đại Tá Viên nên vào bên trong 
xe thiết vận xa đê chỉ huy và tránh đạn. Nhưng Đại Tá Viên trả lời, “Minh chỉ huy, phải 
ở trước mặt lính thì lính mới đánh. Lính không thấy mặt người chỉ huy thì làm sao đánh 
hăng được (tôi nghe Tướng Viên nói Chuẩn Tướng Bá là vai cậu hay chú gì đó của Bác 
Gái, và trong liên hệ gia quyến bên vợ, Tướng Bá có vai trên Tướng Viên). Chuyện đánh 
nhau trong cuộc hành quân này tôi được anh Đoàn Kim Tuấn, sĩ quan tiểu đoàn 1 Nhảy 
Dù tham dự xác nhận (Trung Tá Tuấn, khoá 9 Thủ Đức, sau này vê làm việc ở Nha Kỹ 
Thuật). 



Tháng 5-1966, khi biến động miên Trung lên tận cao điểm, chính phủ của Thiếu Tướng 
Kỳ có cơ nguy sụp đổ vì những biến loạn đó. Hội đồng Tướng Lãnh quyết định đem 
quân ra miên Trung đê biểu dương uy thê của chính quyên trung ương. Tối ngày 4 tháng 
4-1966, Tướng Kỳ và Viên, Đại Tá Nguyễn Ngọc Loan, hai tiểu đoàn TQLC, một số 
đơn vị tâm lý chiến, an ninh quân đội, và cảnh sát dã chiến bay ra Đà Nằng. Một bộ tư 
lệnh dã chiến được thiết lập ở Đà Nằng, để từ đó quân chánh phủ sẽ tiến ra Huế. 

Tướng Viên có nói với tôi vê biến cô này. Ông nói Tướng Kỳ chỉ ra đó một ngày rồi vê 
vì phải nói chuyện với Trung Tướng TQLC Hoa Kỳ, Lewis Walt, đang chỉ huy Quân 
Lực Mỹ ở Vùng I, và là người có nhiêu thiện cảm và đang bảo vệ Tướng Nguyễn Chánh 
Thi. Khi Tướng Viên vừa bước chân xuống phi trường, Tướng Thi gọi điện thoại cho 
ông ngay: “Viên ra đây làm gì vậy. Trở vê Sài Gòn đi.” Tướng Viên trả lời, “Anh không 
thê nói chuyện với một Tổng Tham Mưu Trưởng như vậy được.” (Hai Ông Viên và Thi 
là bạn cùng khóa ở Vũng Tàu với nhau. Tướng Thi nói chuyện như vậy chắc đang dùng 
ngôn từ của bạn bè đồng khóa). 

Tướng Viên ở lại Đà Nằng chỉ huy cho đến khi tình hình miên Trung tạm yên ổn. Tĩnh 
trạng xáo trộn ở Vùng I được coi là chấm dứt khi Hội Đồng Tướng Lãnh cho các sĩ quan 
liên hệ trong vụ biến động vê hưu. Tháng 10-1966, thời gian này có nhiêu tranh chấp 
đang xảy giữa các sĩ quan gốc Nam, gốc Bắc ưong hội đồng tướng lãnh. Sự tranh chấp 
không chỉ xảy ra trong giới quân nhân mà còn lan ra giới công chức cao cấp hàng tổng 
bộ trưởng. Ở hội nghị thượng đỉnh Manila, tháng 10-1966, không biết chuyện gì đã làm 
cho Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, phó thủ tướng kiêm tổng trưởng quốc phòng, “nói 
đùa” trước các Ông Thiệu, Kỳ, Viên, và đại sứ kiêm phó tổng trưởng ngoại giao Bùi 
Diễm, là “trở vê nước lãn này chúng ta phải lột da Bùi Diễm.” Trong sự yên lặng ngỡ 
ngàng của những người có mặt, Tướng Viên lên tiếng, “Ai muốn lột da Bùi Diễm thì 
phải đi qua lữ đoàn Nhảy Dù của tôi.” Theo lời Ông Bùi Diễm, áp lực vê sự chia rẽ gốc 
Nam Bắc nặng nê đến độ làm ông chán nản, phải xin đi làm đại sứ đê ưánh tình trạng 
nhức đầu đó một thời gian. Tướng Viên là người sẵn sàng “làm” khi đến lúc thấy phải 
“làm.” Ông kể cho tôi nghe lý do tại sao ông cố gắng đi học thêm văn bằng văn chương 
ở đại học. Ông nói trong thời gian còn làm sĩ quan báo chí ở Bộ Tổng Tham Mưu, bài 
viết nào của ông cũng đều bị một sĩ quan cấp trên sửa. Ông rất bực mình... và đến gặp 
người sĩ quan có văn phòng ở lầu trên, yêu cầu ông ta đừng sửa bài viết nữa. Nhưng 
chuyện “bỉnh bút” vẫn xảy ra sau đó. Tướng Viên nói, ông gặp người đó một lần cuối, 
nói rằng ông không chấp nhận chuyện sửa bài như vậy nữa. Tướng Viên kể, “... và bác 
chỉ chờ cho chuyện sửa bài xảy ra một lần nữa, bác sẽ chờ tên đó bước xuống cầu thang 
là bác “đục” nó ngay... Nhưng may chuyện đó không xảy ra. Sau đó bác “muốn đi học 
thêm đê coi mình có học được như người khác hay không.” 



Khi trả lời với Tướng Nguyễn Hữu Có như vậy, Tướng Viên chấp nhận hậu quả, hoặc là 
tồn tại trong hội đồng tướng lãnh như một thê lực, hoặc là bị lưu đày ra khỏi trung tâm 
quyên lực - nếu không nói là ra khỏi nước như trường hợp của một sô tướng lãnh trong 
giai đoạn 1965-1967. Năm 1965-67, Trung Tướng Có là thê lực trong Hội Đồng Tướng 
Lãnh. Thê lực của Tướng Có đáng sợ đến độ hai Ông Thiệu, Kỳ phải tìm cách đưa ông 
ta ra khỏi Việt Nam: đầu năm 1967, trong khi Tướng Có đi kinh lý ở Đài Loan, khi máy 
bay đến Hồng Kông, Tướng Kỳ thay mặt Hội Đồng Tướng Lãnh gởi một điện tín cho 
Tướng Có, không cho phép ông trở lại Việt Nam. Cùng lúc Hội Đồng Tướng Lãnh bổ 
nhiệm Tướng Viên giữ luôn chức tổng trưởng quốc phòng. Tướng Viên kiêm nhiệm 
chức tổng trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng cho đến tháng 11-1967, khi 
Tướng Nguyễn Văn Vỹ lên thay. 

Có người nói Tướng Viên an toàn trong Hội Đồng Tướng Lãnh cho đến những ngày 
cuối cùng vì ông được sự tin tưởng của Tướng Thiệu và Tướng Khiêm (cũng như 
chuyện Tướng Viên trở vê chỉ huy lữ đoàn Nhảy Dù là do Tướng Khiêm giúp đỡ bổ 
nhiệm). Chuyện này người viết không được rõ. Nhưng Tướng Viên có nói lúc còn là 
trung úy, ông và Đại úy Thiệu ở chung một nhà khi cả hai đang phục vụ ở tiểu khu 
Hưng Yên, Bắc Việt. Ông còn nói thêm, “Hai người ở chung một nhà. Phía sau nhà là 
một cái ao. Tắm rửa, giặt giũ gì cũng đến từ nước trong ao đó... bây giờ nghĩ lại còn 
rùng minh.” Liên hệ và được sự tin tưởng của Tổng Thống Thiệu như thê nào thì tôi 
không nghe Tướng Viên nói, nhưng theo những tài liệu Hoa Kỳ đọc được sau này, 
Tướng Viên có công hàn gắn - dù sự hàn gắn không được lâu dài - những rạn nứt giữa 
Ông Kỳ và Ông Thiệu, khi hai người cùng quyết định ra tranh cử Tổng Thống tháng 9- 
1967. Tướng Viên rất được sự tin tưởng của hai Đại Tướng Westmoreland và Abrams, 
và quan trọng hơn, của Đại Sứ Ellsworth Bunker. 




Trong hồi ký A Soldier Reports, ngoài chuyện nói vê liên hệ chân tình giữa hai người, 
Tướng Westmoreland có kể một câu chuyện vui. Ngày Quân Lực 19 tháng 6-1967, 
Tướng Viên nhảy dù biểu diễn. Nhưng thay vì đáp được vào khán đài trước mặt quan 
khách, dân chúng ngưỡng mộ... dù của Tướng Viên bị gió cuốn và đáp xuống đường 
phố Sài Gòn. Gặp Tướng Viên, Tướng Westmoreland nói đùa, “Ông quá quan trọng cho 
quốc gia để tiếp tục chơi trò chơi nguy hiểm này.” Tướng Viên trả lời, “Nhưng phải tiếp 
tục nhảy saut đê nâng cao tinh thần lính dù.” Sau đó Tướng Westmoreland đê nghị 
Tướng Viên đừng nhảy dù giải trí nữa, ông sẽ cho người dạy Tướng Viên lái trực thăng. 

Cũng từ đó MACV có chương trình huấn luyện trực thăng cho các sĩ quan cao cấp 
VNCH muốn theo học. Nói vê chuyện nhảy dù: Đến năm 1960 Tướng Viên mới có bằng 
Dù. Nhưng dù sao bằng Dù của Tướng Viên vẫn “thâm niên” hơn của Tướng Thiệu. 
Năm 1964 Tướng Thiệu mới nhảy saut đầu tiên đê được chứng chỉ nhảy dù! Qua sự thân 
mật của liên hệ, Tướng Viên đốc thúc Tướng Westmoreland cấp tốc cung cấp súng AR- 
15 (M-16 sau này), đại liên M-60, và phóng lựu M-79 cho quân lực VNCH. Những thử 
nghiệm đầu tiên vê hàng nhu yếu phẩm bán ở quân tiếp vụ, thành hình cũng nhờ sự hợp 
tác của MACV và BTTM. Sự liên hệ giữa Tướng Viên và người thừa nhiệm Tướng 
Westmoreland ở MACV cũng thân, nếu không nói là thân hơn. Tài liệu đến từ quyển 
The Abrams Tapes cho thấy sự kính ưọng của Tướng Abrams - và những sĩ quan trong 
ban tham mưu MACV - đối với Tướng Viên. Có một lần Tướng Abrams tuyên bô trong 
một buổi họp về tư cách của Tướng Viên, “Tướng Viên chưa bao giờ nói dối với tôi một 










chuyện gì. Khi không thê nói được thì ông nói không nói được. Nhưng khi ông nói một 
chuyện gì rồi, thì tôi tin đó là sự thật.” Cũng trong quyển sách về hồ sơ mật của MACV 
nói trên, một đôi khỉ ta thấy được tình cảm chân thật giữa hai người sĩ quan cao cấp, 
kính trọng nhau, khi một tình trạng khó xử xảy ra. Chuyện xảy ra trong giai đoạn Việt 
Nam Hóa cuộc chiến. Hình như trong nguyên thủy của kê hoạch rút quân, Hoa Kỳ dự 
định sẽ đê lại một sô quân tác chiến đê phòng thủ ở Việt Nam như trường hợp ở Đại Hàn 
và Tây Đức. Nhưng không hiểu tại sao kê hoạch bị thay đổi, và người Mỹ quyết định rút 
tất cả quân ra khỏi chiến trường. Có lẽ vì tin theo kê hoạch nguyên thủy của Tổng 
Trưởng Quốc Phòng Melvin Lair ... Tướng Abrams đã hứa với Tướng Viên tương tự. 
Nhưng khi kê hoạch thay đổi từ trên, Abrams không biết phải ăn nói ra sao, giải thích 
làm sao cho Tướng Viên hiểu. Không biết sau đó Tướng Abrams có nói gì với Tướng 
Viên, hay giải quyết như thế nào. Nhưng trong một buổi họp đầy đủ các tướng lãnh tham 
mưu MACV, Tướng Abrams nói: “Tôi vẫn thường nói, ngày vui nhất của tôi là ngày Đại 
Tướng Cao Văn Viên gọi điện thoại và xài xê tôi. Ngày đó là ngày tôi vui nhất. Nhưng 
Tướng Viên sẽ không làm chuyện đó; ông ta quá lịch sự. Nhưng tôi muốn ông ta làm 
như vậy.” Lời nói chân tình của một đại tướng thâm niên đối với Tướng Viên như vậy, 
đã nói lên tất cả sự kính trọng của Tướng Abrams vê Tướng Viên. Đại Tướng Abrams 
mang lon thiếu úy năm 1936, và là đại tướng năm Đại Tá Viên được thăng cấp tướng. 



Trong The Bunker Papers - một tường ưĩnh hàng tuần vê tình hình quân sự chính trị 
VNCH của Đại Sứ Bunker, gởi thẳng cho Tổng Thống Lyndon lohnson (và tiếp tục gởi 
cho đến nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Richard Nixon) - tên của Tướng Viên được 
Đại Sứ Bunker nhắc đến nhiều ữong năm 1967. Nhất là trong hai, ba tháng trước ngày 
bầu cử tổng thống. Trong thời gian này Tướng Viên là một conduit giữa các tướng lãnh 
và tòa đại sứ, thông báo cho chánh phủ Mỹ biết ý định của nhóm, hay giải quyết những 
khó khăn trong vấn đê chỉ huy và điêu khiển giữa hai Bộ Tư Lệnh Việt-Mỹ. Nhưng quan 
trọng hơn, khi hai ông Thiệu, Kỳ không nhường nhau và quyết định ra ứng cử tổng 
thống ở hai liên danh khác nhau, vai trò của Tướng Viên trở nên quan trọng. Tướng Viên 
có nói với người viết một vài chi tiết vê chuyện này. Ông nói vì Tướng Thiệu thay đổi 
quyết định liên tục: Ban đầu Ông Thiệu đồng ý đê nghị của Hội Đồng Tướng Lãnh là 
Ông Kỳ sẽ tranh cử tổng thống với lá phiếu của quân đội. Sau khi Ông Kỳ đắc cữ, Ông 





Thiệu sẽ trở là tổng tham mưu trưởng kiêm tổng trưởng quốc phòng. Nhưng hôm sau 
Ông Thiệu đổi ý, tuyên bô ông sẽ từ chức và tranh cử như một thường dân! Tướng Viên, 
đang là tổng trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng, phải quyết định. Trước đó 
Tướng Viên (cùng với các tư lệnh quân đoàn) không những đệ đơn lên ủy ban kiểm soát 
bầu cử ở quốc hội không đồng ý cho ông Dương Văn Minh ra ứng cữ, ông còn bay qua 
Thái Lan gặp mặt Tướng Minh (đang bị lưu đày ở Bangkok) đê chuyên đạt ý kiến của 
hội đồng tướng lãnh - một nhóm 50-60 sĩ quan cao cấp QLVNCH đang đại diện quân 
đội. Trước sự đổi ý liên tục của ông Thiệu, thứ Bảy, 1 tháng 7-1967, Ông Viên đưa cho 
Ông Thiệu một tối hậu thư của hội đồng tướng lãnh: Ông Thiệu và Ông Kỳ sẽ ứng cử 
chung liên danh quân đội, Ông Thiệu tổng thống; Ông Kỳ phó tổng thống; Ông Kỳ sẽ có 
toàn quyền bổ nhiệm thủ tướng, hội đồng tổng bộ trưởng, và các tư lệnh cao cấp của 
quân đội. Đó là sự nhân nhượng cuối cùng của Ông Kỳ. Theo lời của Tướng Viên thuật 
lại, Trung Tướng Nguyễn Đức Thắng là người viết những cam kết đó trên một tờ giấy, 
và Tướng Viên là người đưa Tướng Thiệu tờ cam kết đó. Theo tường trình của Đại Sứ 
Bunker gởi vê cho Tổng Thống lohnson, hội đồng tướng lãnh đi đến quyết định này sau 
“48 tiếng đồng hồ, trong một căn phòng đầy khói thuốc.” Và Ông Thiệu chấp nhận 
quyết định của hội đồng tướng lãnh. 

Vê liên hệ của Tướng Viên và Tổng Thống Thiệu. Tướng Viên giữ chức Tổng Tham 
Mưu Trưởng QLVNCH, và là đại tướng lâu nhất trong QLVNCH. Tướng Viên - qua 
những gì đã viết và nói ra - đệ đơn xin từ chức năm lần từ năm 1969 nhưng Tổng Thống 
Thiệu không chấp nhận. 

Theo tài liệu giải mật sau này, Tổng Thống Thiệu muốn thay Ông Viên từ năm 1969, 
nhưng tại sao không thực hiện ý định đó thì không hiểu được. Sau vụ bắn lãm vào 
trường trung tiểu học Phước Đức ở Chợ Lớn ngày 3 tháng 6-1968, gây tử thương một số 
sĩ quan thân cận với Tướng Kỳ, Tổng Thống Thiệu nhân dịp đó thay đổi toàn bộ những 
chức vụ trong quân đội. Ông Thiệu giữ Tướng Viên lại chức tổng tham mưu trưởng chỉ 
vì ông Viên không có tham vọng chính trị và không phải loại tướng hay “làm hoảng.” 

Hai tác giả, Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hĩnh và Chuẩn Tướng Trần Đình Thọ, trong The 
South Vietnamese Society (viết cho Center of Military, The United States Army), cũng 
suy luận theo chiều hướng đó. Điều này cũng phù hợp với một số tài liệu giải mật về 
sau. Một tài liệu cho thấy Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm là một nhân chứng một lần 
Tướng Viên muốn từ chức: Trong một buổi họp quân sự ngày 9 tháng 3-1971 để quyết 
định vê tình hĩnh mặt trận Lam Sơn 719, Tướng Lãm xin Tổng Thống Thiệu cho từ chức 
vì sự quản trị và điều khiển hành quân của ông đối với hai Tướng Lê Nguyên Khang (tư 
lệnh TQLC) và Dư Quốc Đống (tư lệnh Nhảy Dù) không có hiệu nghiệm... ông xin 



được từ chức trở vê dân sự. Khi nghe, Tướng Viên đê nghị với Tổng Thống Thiệu cho 
Tướng Lãm vê thay ông ở bộ tổng tham mưu, đê chính ông được trở vê... dân sự! Dĩ 
nhiên Tướng Lãm không chịu; Ông Thiệu thì không muốn thay cả hai! Kết quả buổi 
họp: Tướng Lãm trở lại chỉ huy hành quân Lam Sơn 719; Tướng Viên bay ra Khe Sanh 
đê “nhắc” Tướng Đống là phải tuân theo hệ thống chỉ huy. Trong tác phẩm The Abrams 
Tapes của Tác Giả Lewis Sorley, có một đoạn nói từ đầu năm 1969 Tướng Abrams đã 
nghe chuyện Tổng Thống Thiệu sẽ thay thê Tướng Viên nhiều đến độ ông nói với các sĩ 
quan tham mưu MACV, “... khi thì nghe Tướng Lãm sẽ thay, khi thì Tướng Trí sẽ thay 
... chừng nào xảy ra thì tôi mới tin...” Và đó là vào những tháng đầu của năm 1969. 
Tướng Viên bị giữ lại bộ tổng tham mưu, người viết nghĩ, vì Ông Thiệu không còn tin ai 
hơn Tướng Viên. Tin ở đây không có nghĩa là tin Tướng Viên là người trung thành với 
mình: Ông Thiệu tin Tướng Viên là người sẽ không dùng lính đê làm ẩu. Ngoài chức vụ 
TTMT, Tướng Viên không được mời tham dự một hội đồng nào khác của chính phủ. 

Một dẫn chứng: Trong ủy Ban Điêu Hợp Tình Báo Quốc Gia do Trung Tướng Đặng 
Văn Quang làm chủ tịch (đồng thời là Phụ Tá Đặc Biệt Quân Sự và An Ninh cho Tổng 
Thống), với những ủy viên là đặc ủy trưởng Đặc ủy Trung Ương Tình Báo; chỉ huy 
trưởng Cục An Ninh Quân Đội; hai (chỉ huy) Trưởng Phòng 7 và Phòng 2, BTTM; và, 
giám đốc Nha Kỹ Thuật. Chúng ta không thấy ông tổng tham mưu trưởng có tên trong 
danh sách ủy viên. Như Tướng Viên đã viết và trả lời một vài phỏng vấn, ông đệ đơn xin 
từ chức từ khi biết Tổng Thống Thiệu muốn tìm một người khác thay ông từ cuối năm 
1969. Khoảng cách giữa người tổng tham mưu trưởng và vị tổng tư lệnh quân đội càng 
xa hơn khi Tổng Thống Thiệu không còn đê ý đến hệ thống quân giai, hay quân phong 
của quân đội, khi ông ra lệnh hay có liên hệ cá nhân với các sĩ quan dưới quyên của 
Tướng Viên. Hành động của Tổng Thống Thiệu đã làm chính Tướng Abrams đê ý. Hai 
lãn, cuối năm 1968 và đầu năm 1969, Tướng Abrams nói trong buổi họp... là Tướng 
Lãm liên lạc trực tiếp với Tổng Thống vê vấn đê hành quân... Tướng Đỗ Cao Trí thì vào 
Dinh Độc Lập ăn cơm với tổng thống một tuần hai, ba lãn. Liên hệ như vậy đặt Tướng 
Viên vào tình trạng khó xử. Đầu tháng 5-1972, khi tình hình ở Quảng Trị nguy ngập... 
Tổng Thống Thiệu là người trực tiếp viết quân lệnh cho Bộ Quốc Phòng và BTTM, ra 
lệnh bắt Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai lập tức; và, ra lệnh Tướng Lãm xử bắn những quân 
nhân có hành vi vô kỷ luật ở Huế. Dĩ nhiên trên cương vị tổng tư lệnh quân đội, Tổng 
Thống Thiệu có toàn quyên ra lệnh như vậy. Nhưng tại sao không ra lệnh cho BTTM/ 
Tổng Tham Mưu Trưởng thi hành lệnh của ông? Hành động của Tổng Thống Thiệu 
không phải là một thí dụ tốt để duy trì kỷ luật của hệ thống quân giai. Ở đây người viết 
không có ý định đào sâu khoảng cách giữa Tướng Viên và Tổng Thống Thiệu. Nhưng đó 
là những gì đã xảy ra. 



Bác Viên hiên và ít nói; ít phê phán lời nói hay hành động người khác. Có thê trong thời 
gian biến động của những năm 1964-1967, tánh yên lặng và “ít có ý kiến” của bác Viên 
đưa đến sự kính ưọng của những tướng lãnh trong hội đồng lãnh đạo. Tôi có dịp nghe 
chuyện đến từ tác giả viết từ điển Nguyễn Văn Tạo (đã quá cố; tác giả từ điển Việt-Anh/ 
Anh-Việt; Việt-Pháp/ Pháp Việt), một người hàng xóm quen biết của bác Viên ở Vạn 
Tượng. Bác Tạo gái nói lúc còn trẻ bác Viên nhìn hiên, hiền như kiểu một thầy giáo... 
khó tưởng tượng sau này ông ta trở thành một quân nhân chỉ huy lính... 

Tôi và anh Lý Thanh Tâm, một sĩ quan trung thành, gặp bác Viên lần cuối vào ngày thứ 
Bảy, 8 tháng 12-2007. Bác Viên ngồi trên giường nói chuyện huyên thuyên... giọng nói 
vẫn mạnh. Tôi hẹn anh Tâm và bác sẽ trở lại thứ Tư 12... Thứ Ba 11, Bác gọi sớm và 
nói không thê gặp ngày thứ Tư. Hình như thứ Bảy 15, nhà làm sinh nhật trễ cho bác. 
Sáng thứ Ba 22, tám giờ sáng, tôi nhận một mass e-mail của anh Bùi Mạnh Hùng thông 
báo bác đã đi. Hơn chín giờ sáng tôi gọi đến nhà cao niên nơi bác ở để hỏi thăm... Đầu 
giây, bác Nguyễn Hữu Bầu nói... “Bác đang đứng trước xác bác Viên đây...” Tôi nói 
cảm ơn, rồi gọi cho bác Đoàn Văn Nu ở Galveston, bác Nguyễn Thu Lương ở 
Montreal... hai bác đã đi hành quân với bác Viên từ thời còn ở Tiểu Đoàn 1 Nhảy Dù. 

Ngày Chủ Nhật cuối cùng của đám tang bác Viên, đại diện đông đủ quân binh chủng của 
quân lực VNCH đến tiễn bác lần cuối. Trung Tướng Lữ Lan và Đại Tá Hoàng Ngọc 
Lung có đọc điếu văn. Trong bài điếu văn của bác Lung, ông nói ra một sự thật mà ông 
đã giữ kín cho đến ngày hôm đó: Khi Ông Dương Văn Minh lên làm Tổng Thống, dưới 
áp lực chính ưị mới - giả định là áp lực của cộng sản Bắc Việt - Ông Minh đã có kê 
hoạch bắt giữ năm (5) nhân vật đầu não của BTTM. Đứng đầu danh sách năm người đó 
là Đại Tướng Cao Văn Viên. 

Một đôi khi tôi nhớ lại những bữa ăn trưa vào mùa Hè 2002. Nhớ khi bác Viên hỏi tôi, 
“Hmmm, hôm nay ai trả tiên ta?” Lúc nào tôi cũng nói đến lượt tôi trả; và lúc nào ông 
cũng nói tôi nhớ lầm. Và nếu may mắn, người chủ quán sẽ nói, “Hôm nay nhà hàng 
đãi.” Hĩnh như người chủ quán là cháu họ của bác Viên. 

NGUYỄN KỲ PHONG 


Cao Văn Viên. Đại Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH (1967-1975). Sanh ngày 
11 tháng 12-1921 tại Vạn Tượng, Lào. Tốt nghiệp trường trung học Pavie, làm huân 
luyện thể thao tại một trường trung học sau khi tốt nghiệp trung học. Bị quân đội Nhật 
bắt giữ khi chính quyên Pháp ở Đông Dương thăt thủ. Trốn vê Việt Nam, theo học 
trường sĩ quan Vũng Tàu và ra trường năm 1949. Lãn lượt giữ những chức vụ như sĩ 



quan phòng tuyển mộ nhập ngũ, phòng báo chí bộ quốc phòng, trước khi đi thụ huấn 
khóa chiến thuật đẽ Vê làm tiểu đoàn trưởng Tiêu Đoàn 10, năm 1952, ở Bắc Việt. Năm 
1954 làm sĩ quan Ban 2, rồi Ban 4 ở tiểu khu Hưng Yên. Sau Hiệp Định Geneve 1954, 
rút Vê miên Nam, ông được chỉ định coi Tiểu Đoàn 56 đẽ tiếp thu tỉnh Quảng Ngãi. Năm 
1955-56, Vê làm sĩ quan ở Phòng 4 BTTM, trước khi được theo học trường Command 
and General Staff College ở Fort Leavenworth, Tiểu Bang Kansas, Hoa Kỳ, năm 1956- 
57. Trở lại Việt Nam, với cấp bực trung tá, ông được vào làm ban tham mưu biệt bộ phủ 
tổng thống năm 1959. Tháng 11-1960, sau cuộc đảo chánh thất bại của nhóm Trung Tá 
Vương Văn Đông và Đại Tá Nguyễn Chánh Thi, ông được chỉ định thay Đại Tá Thi làm 
tư lệnh lữ đoàn Nhảy Dù. Trong cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đình Diệm của các 
tướng lãnh vào tháng 11-1963, ông bị tạm giam tại bộ tổng tham mưu vì không ủng hộ 
Trung Tướng Dương Văn Minh, người lãnh đạo cuộc đảo chánh. Bị mất chức tư lệnh 
Nhảy Dù tạm thời, nhưng ngay sau đó được phục hôi. Đâu tháng 1-1964, với cương vị 
tư lệnh Nhảy Dù, Tướng Viên là thế lực chính phía sau cuộc chỉnh lý hạ bệ Tướng 
Dương Văn Minh. Tháng 3-1964 được thăng chức thiếu tướng sau khi bị thương khi 
đích thân chỉ huy cuộc hành quân nhảy dù vào căn cứ cộng sản ở Giông Bâu, Hông 
Ngự. Tháng 10-1965 được ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia bổ nhiệm làm tổng tham mưu 
trưởng QLVNCH với chức trung tướng. Trong thời gian biến động của bốn năm 1966- 
67, Tướng Viên tham dự vào nhiêu quyết định quân sự và chính trị trong nội bộ của ủy 
Ban Lãnh Đạo Quốc Gia. Tháng 3-1967 tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Đảo Guam, Tướng 
Viên đã đê nghị với Tổng Thống Lyndon Tohnson Vê một chiến lược cô lập CSBV, bằng 
cách lập một hàng rào phòng thủ dọc theo vĩ tuyến 17; hoặc là đánh thắng qua các cơ 
sở hậu cãn của CSBVỞHạ Lào và Quảng Bình-Vình Linh. Phía Hoa Kỳ không chánh 
thức trả lời, nhưng tài liệu cho thấy trong năm 1967 Đại Tướng William Westmoreland 
đã ra lệnh cho MACV soạn thảo dự trù một kê hoạch tăn công qua Lào có tên là Hành 
Quân El Paso. Năm 1967 một lân nữa ông được sự tin tưởng của hội đông các tướng 
lãnh là một sĩ quan không chánh trị khi được thăng chức đại tướng. Vào năm bâu cử 
1967 ông là sĩ quan đại diện cho Hội Đồng Quân Lực giải quyết sự bế tắt giữa giữa 
Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, khi cả hai đêu muốn 
tranh cữ chức tổng thông trong và dưới sự ủng hộ của liên danh quân đội. Từ năm 1969 
trở đi, vai trò của Tướng Viên như một tổng tham mưu trưởng bị lu mờ đi khi Tổng 
Thống Thiệu bắt đầu trực tiếp điều khiển quân đội thẳng qua lệnh tổng thống thay vì 
qua hệ thống quân giai của BTTM. Theo những gì do Đại Tướng Viên viết, là ông đã đệ 
đơn từ chức năm lân nhưng đêu bị Tổng Thống Thiệu bác đơn. Trong những năm cuối 
của VNCH, vai trò tổng tham mưu trưởng của Đại Tướng Viên chỉ còn là một hư vị. 
Ngày 28 tháng 4-1975 Tổng Thống Trân Vãn Hương chấp thuận đơn từ chức của Tướng 



Viên. Ông rời chức vụ và Việt Nam một ngày sau đó. 


Nguyễn Kỳ Phong 

Nguồn: https://ongvove.wordpress.com/2010/05/22/t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni 
%El%BB%87m-ong-d%El%BA%Ali-t%C6%B0%El%BB%9Bng-cao-van-vien- 
1921-2008/ 



